THE JHANA 
by BhikkhUu Brahmavamso 


Translate Into Vietnamese 
by Phạm Doãn 
Lời nói đầu 


Khi Thiền của Đạo Phật ngày càng trở nên phổ biến trong thế giới tân tiến, 
điều cần thiết phải có là một hướng dẫn chính xác và rõ ràng. Trải qua một 
thời gian rất lâu, chúng ta đã không may mắn để có được một chỉ dẫn hoàn 
chỉnh bằng Anh ngữ về những trạng thái định sâu gọi là Định an-chỉ (Jhana). 
Mặc dầu, Định An-Chỉ là đề tài được Đức Phật nhắc lại rất nhiều lần trong 
kinh Nikaya và được các vị thày cao niên thuộc thiền lâm Thái Lan khích lệ, 
thuyết giảng, chỉ dạy, nhưng một mô tả về sự triển khai những Định An- 
Chỉ thì chưa thấy có. 


Cuốn sách nhỏ này nhằm bỗ sung sự thiếu sót những thông tin thực tế về 
Định An- Chỉ (Jhana). Nó tiếp nối cuốn sách nhỏ mà tôi vừa viết trước đây, 
Phương pháp căn bản hành thiền (the Basic method of meditation). Cuốn 
sách này nhằm mô tả đạo lộ dẫn đến Thiền-Định (jhana), các đặc điểm của 


Thiền-Định và sự cần thiết của Thiền-Định để phát triển Tuệ và Giác ngộ. 


Nếu không thấu hiểu Định An-Chỉ (Jhana) sự hiểu biết về Đạo Phật sẽ bị 


thiếu sót. 


Với tâm từ 
Aijahn Brahmavamso 
BODHINYANA MONASTERY, MAY 2546 A 


PHÀN MỘT 
I. GIỚI THIỆU 


Trong kinh điển nguyên thủy của Đạo Phật, chỉ có một chữ để chỉ về thiền. 
Định An- Chỉ (Jhana) chỉ về một trạng thái thiền đúng, khi tâm trí người hành 
thiền yên tĩnh không ý nghĩ, tách biệt khỏi hoạt động của năm giác quan và 
chiếu sáng bởi an lạc ngoài thế gian. Nói thô kệch một chút, nếu không phải 
là Định An-Chỉ (Jhana), thì đó không phải là thiền của Đạo Phật. Có lẽ yếu 
tố cao nhất của Bát Chánh Đạo, cái gọi là Chánh Định không gì khác hơn là 
dhanas (An-Chỉ Định). 


[Vì chữ PaLi “Jhana” có hàm chứa một nghĩa riêng, nên nếu dịch là Định An- 
Chỉ thì vẫn như không đủ nghĩa, mà còn có thể nhằm lẫn với chữ “apana 


samadhi).. Vì vậy, trong suốt bài này, người dịch dùng chữ “Định Jhanas” 
thay vì dùng chữ Định An-Chịỉ]. 


Sự tái phát hiện của Đức Phật 


Trong các văn bản cổ của Phật giáo, Đức Phật được cho là đã phát hiện 
Định Jhana (Tăng chi bộ kinh 2, 7). Sự xác nhận này được lập lại với giải 
thích đầy đủ của thượng tọa Ananda trong một kinh khác (Tăng chỉ bộ kinh 
9, 42). Sự kiện Đức Phật tái phát hiện ra Định Jhana không nên được xem 


xét qua loa, vì sự tái phát hiện đã là một màn chính trong vở kịch Giác ngộ. 


Khi nói Đức Phật đã phát hiện Định .Jhana, điều đó không nên hiểu như là 
chưa có ai đã từng trải ngiệm Định Jhana trước đó. Ví dụ trong thời kì của 
Phật Ca Diếp (Kassapa) trước đó, vô số người nam và người nữ đã đạt 
được định Jhana và lần lượt thực hiện được sự giác ngộ. Nhưng ở Ấn Độ 
hai mươi sáu thế kỉ trước, mọi kiến thức về định Jhana đã biến mất. Đây là 
một lí do khiến không có bất cứ đề cập nào về định Jhana trong mọi văn bản 


tôn giáo trước thời Đức Phật Gautama. 


Một vài người sẽ sẽ phản đối rằng hai vị thày Alara Kalama và Udaka 
Ramaputta đã từng thuyết giảng về Jhana, vì kinh điển nói rằng họ đã dạy 
Đức Bồ Tát (tức Đức Phật sắp thành của chúng ta) các chứng đạt về Vô sở 
hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy nhiên hai chứng đạt đó không 
thể có liên hệ với định Jhana, bởi vì Đức Bồ Tát, ngay trước lúc ngồi xuống 
dưới cây Bồ Đề, đã nhớ lại lần duy nhất trong đời, ngài đã trải nghiệm định 
Jhana khi còn là một cậu bé, lúc ngồi dưới cây mận, khi cha cậu làm lễ cày 
cấy đầu năm (Trung bộ kinh 36). Trải nghiệm sớm và ngẫu nhiên về định 
dhana đó không do chỉ dạy, không được dự tính trước và rồi cũng bị quên 
đi từ khi ấy. Nếu đó là trải nghiệm duy nhất về Jhana của Đức Bồ Tát trước 
khi ngài ngồi dưới cội Bồ đề thì hai vị thày Alara Kalama và Udaka 


Ramaputta không thể đã có dạy về định .Jhana. 


Thực vậy, trong kinh Mahasaccaka (MN 36), Đức Bồ Tát phủ nhận những 
trải nghiệm do hai vị thày đã dẫn tới Giác Ngộ, và rồi ngài cũng đã kiệt sức 
với mọi phép tu khổ hạnh trước khi kết luận rằng chúng cũng không đưa tới 


Giác Ngộ. 


Nhớ lại trải nghiệm trước đây khi còn là một cậu bé, Đức Bồ tát Suy nghĩ: 


“Có lẽ định Jhana này là con đường dẫn tới Giác Ngộ (Boddhi)”. Do vậy Đức 


Bồ Tát đã thực hiện định Jhana dưới cội Bồ Đề và tiến từ đây đến Giác Ngộ 


toàn mãn, chứng đạt quả vị Phật. 


Một trong những lí do tại sao không có sự thực hành định Jhana trước khi 
Phật Giác Ngộ là vì người ta chỉ theo đuổi sự tìm cầu khoái lạc và thoải mái 
của cơ thể hoặc một cái gì khác theo loại tôn giáo hành hạ cơ thể. Cả hai 
khuynh hướng đều gắn kết với cơ thể và năm giác quan, không buông xả từ 
năm giác quan. Cũng không tạo ra sự an tĩnh kéo dài cho cơ thê, tức cái cần 
thiết cho cơ sở của định Jhana. Khi Đức Bồ Tát bắt đầu cách thực hành “dễ 
dãi” dẫn đến an tĩnh cho cơ thể, năm đệ tử đầu tiên của ngài đã từ chối ngài 
trong sự khinh bỉ.. Một kiểu thực hành như thế được họ xem là vô giá trị. Bởi 
thế nó đã không được thực hành và cũng bởi thế Định Jhana đã không xảy 


ra. 


Sau khi Đức Phật Đại Giác Ngộ, điều mà Ngài dạy đầu tiên, trước cả Tứ 
Diệu Đế, là khai mở con đường Trung Đạo. Con đường này chưa từng có 
trước đây (trừ rất lâu trong những kỉ nguyên của các vị Phật trước đó nữa). 


Con đường này tự động dẫn đến định jhana và sau đó là Giác Ngộ. 


Đức Phật nói rằng, dường như ngài đã tái phát hiện một con đường dài đã 
thất lạc, dẫn đến một thành phố cổ (SN 12, 65). Thành phố cổ đó là Níp Bàn 
(Giác Ngộ) và con đường dài đã thất lạc là con đường Bát Chánh với đỉnh 
cao là Định Jhana. Vì Đức Phật đã tái phát hiện con đường này, ta có thể 


nói rằng Đức Phật đã tái phát hiện Định Jhana. 
Ta có thể bị Định Jhana trói buộc hay không? 


Khi Đức Bồ Tát có tuệ giác rằng định .Jhana là con đường đi đến Giác Ngộ, 


~ (( 


ngài liền nghĩ, “Tại sao ta lại sợ điều khoái lạc mà cái này chẳng có liên hệ 


gì đến năm giác quan và cũng không có liên hệ với những điều bắt thiện? 
Ta sẽ chẳng sợ cái khoái lạc đó (của định Jhana) !” (Trung bộ kinh 36). Ngay 
cả đến ngày hôm nay một vài người hành thiền lầm lẫn tin rằng những trạng 
thái khoái lạc cực độ như .Jhana không thể nào dẫn đến sự chấm dứt của 
mọi sự khổ. Họ vẫn còn sợ định Jhana. Tuy nhiên trong kinh điển Đức Phật 
nhắc lại rằng trạng thái sung sướng trong định Jhana là cái “phải đi theo, 
phải làm cho nó phát triển và làm cho nó có nhiều hơn. Đây là không phải là 


điều nên sợ hãi” (Trung bộ kinh 66). 


Bát kể lời khuyên rõ ràng từ chính Đức Phật, một vài thiền sinh đã đượng 
hướng dẫn sai bởi những người chống đối định Jhana bằng lý luận rằng ta 
có thể bị trói buộc, chấp thủ vào định Jhana và như thế sẽ không bao giờ có 
thể giác ngộ. Nên chỉ rõ ra rằng lời Đức Phật nói về chấp thủ, upadana, chỉ 
ám chỉ các trói buộc, bám níu vào sự thoải mái và khoái lạc của năm giác 
quan hay trói buộc, bám níu vào các hình thái khác nhau của tà kiến (ví dụ 
như quan điểm về Ngã). Nó không bao giờ có nghĩa trói buộc vào những 


điều thiện ví dụ như định Jhana. 


Một cách hiểu đơn giản, các trạng thái Jhana là các giai đoạn của buông xả. 
Ta không thể bị trói buộc vào buông xả. Cũng giống như ta không thể bị 
giam cầm bởi tự do. Ta có thể tìm vui nơi định Jhana, trong cái an lạc của 
buông xả, và đây là điều mà vài người do hướng dẫn sai nên phải sợ hãi. 
Trong kinh Pasadika (kinh Trường bộ 29, 25) Đức Phật đã nói rằng ai theo 
đuổi khoái lạc của định Jhana chỉ có thể nhận bốn hậu quả: Nhập Lưu, Nhất 
lai, Bất Lai và Giác Ngộ viên mãn! Nói cách khác theo đuổi định Jhana chỉ 
dẫn tới bốn trạng thái của Giác Ngộ. Vậy, bằng lời của Đức Phật “Ta không 
nên sợ định Jhana” (kinh Trung bộ 66). 


* Tham khảo upadana trong Tự Điễn Phật Học: Manual of Buddhist Terms 
and Doctrines, Venerable Nyantiloka (Fourth Revised Edition), Kandy, 
Buddhist Publication Society, 1980. 


Với những người còn xa cách với định Jdhana 


Với một số thiền sinh, định Jhana là một khoảng cách còn xa, nên tự cho 
mình không thích hợp. Không phải vậy! Bằng cách bàn luận về những trạng 
thái thăng hoa, ta có thể tạo nên niềm hứng khởi, cũng như hình dung những 
cõi miền trước mặt giúp ta biết định hướng đúng. Chủ yếu hơn, nó giúp ta 
thông tin về việc gì phải làm khi ta đến gần những trạng thái sâu về tự do. 
Cuối cùng nó giúp ta hiểu sâu hơn về Pháp, đặc biệt về Diệu đề thứ ba, đó 
là đoạn diệt tất cả khổ đau để đên Níp bàn. Vì sự mê say và an lạc của định 
Jhana có mối liên hệ trức tiếp với số lượng của luân hồi được buông xả, dù 
có tính tạm thời. Vậy, thảo luận về định jhana là việc có gía trị, ngay cả khi 


bạn thấy mình còn rất xa cách. 
Với những người đã gần gũi với định Jhana 


Một vài độc giả có thể đã đến đủ gần để thấu hiểu việc thảo luận này bằng 
chính trải nghiệm của mình, và cuốn sách này có thể giúp họ thực hiện cú 
nhảy cuối cùng vào định Jhana. Hơn thế nữa, khi một người hành thiền thực 
sự trải nghiệm một trạng thái sâu của thiền, họ rất muốn tìm hiểu chính xác 
đó là gì, để nhận ra trạng thái đó bằng những từ ngữ mà chính Đức Phật đã 
dùng để mô tả. Vì thế việc phân biệt đúng các mức sâu của thiền là rất quan 


trọng. 


Việc tạo cảm hứng cho một thành tựu của ai đó cũng là quan trọng. Cảm 


xúc tích cực sẽ khích lệ việc buông xả. Mong ước của tôi là được trình bày 


với các bạn, rằng những trạng thái của định Jhana sâu xa và tuyệt vời đến 
dường nào, và minh họa thế nào là trải nghiệm chính yếu trong sự kiện Giác 


Noộ. 


Đôi khi những chủng tử, gieo vào khi bạn đọc bài thảo luận về định Jhana 
này, sẽ trổ quả một ngày nào đó. Khi bạn nhận ra những yếu tố tâm (thiền 
chỉ) thực tế xảy ra như thế nào, bạn sẽ biết sự quan trọng của việc thu thập 
thông tin và cảm hứng như thế này, về định Jhana, từ nguồn bên ngoài. Rồi 
vào đúng thời điểm, tâm trí sẽ tự động biết nó phải làm gì. 

Ví dụ, khi Nimitta xuất hiện, tâm trí tức thì biết cách phản ứng như thế nào. 
Về sau, có thể đôi khi bạn lại nghĩ: “Sự chủ động đó đến từ đâu?” Câu trả 
lời là vận động của tâm trí lúc đó đến từ việc đọc những thảo luận như thế 


này. Đôi khi nó cũng đến từ những điều bạn được học từ kiếp trước. 


Đó là những nguyên nhân sinh ra các hướng dẫn thoáng qua tâm trí trong 
trạng thái lặng yên của thiền định. Chúng không sinh ra từ bạn. Nếu bạn bị 
lôi cuốn vào và cố gắng làm điều gì đó, thiền định sẽ bị quấy nhiễu và an 


bình sẽ mất. 


Vì thế, xin hãy thôi nghĩ rằng bạn hiện chưa ở thời điểm này, thảo luận này 
không có ích gì cho bạn. Sự thực là nó rất có ích cho bạn. Nhưng bạn chỉ 
nhận ra lợi ích của nó sau khi bạn đạt được một trong những định Jhana và 
hồi tưởng lại để thấy rằng những chỉ dẫn này, cái bạn tưởng đã quên, lại thể 


hiện đúng lúc để dẫn tâm trí bạn đến định jhana. 


II. HƠI THỞ ĐẸP 


Sự bắt đầu một hành trình đến định Jhana 


Tôi đã trình bày định Jhana từ một góc độ lý thuyết và lịch sử. Bây giờ là lúc 
giải thích định Jhana trong ý nghĩa thực hành. Để mô tả hành trình đến định 
Jhana, tốt nhất là bắt đầu từ điểm xuất phát của “Hơi Thở Đẹp”. Trước khi 
giai đoạn này được hoàn tất, tâm trí không đủ thỏa mãn, tỉnh thức và ổn định 
để nó tự phóng lên trạng thái ý thức cao hơn. Khi ta có thể duy trì một nhận 
biết không cần gắng sức trên một hơi thở không gián đoạn trong một thời 
gian dài, khi tâm trí đã có một tỉnh thức phong phú rằng hơi thở trở nên 
khoan khoái, lúc ấy ta đã sẵn sàng khởi động chuyến du hành đến Định 


Jhana. 
Không sợ những khoái cảm 


Tôi muốn nhấn mạnh rằng ta nên cần thận tránh phải sợ hãi khoái cảm trong 
thiền định. Rất nhiều hành giả loại bỏ cảm giác hạnh phúc vì cho rằng nó 
không quan trọng, hoặc tệ hơn nữa, cho rằng họ không tương xứng với một 
khoái lạc như thế. Cảm giác hạnh phúc trong thiền là quan trọng! Hơn nữa 
bạn xứng đáng được an lạc! Phát sinh an lạc trên hơi thở là phần thiết yếu 
của đạo lộ. Vì thế khi khoái cảm khởi dậy cùng hơi thở, ta nên đón mừng nó 


như một tài sản giá trị và bảo vệ nó một cách tương xứng. 
Hơi Thở đẹp không cần nổ lực 


Cảm giác sung sướng xuất hiện trong giai đoạn hơi thở đẹp là “chất keo” 
dán dính sự chú ý của tâm trí vào hơi thở. Điều này khiến chánh niệm trên 
hơi thở không cần một nỗ lực nào nữa. Ta trụ tâm bằng chú ý toàn vẹn vào 


hơi thở bởi vì tâm trí muốn ở cùng hơi thở. Tâm trí trong giai đoạn này, đang 


tận hưởng sự quan sát hơi thở, nó không muốn rời đi nơi nào khác. Tâm trí 
theo cùng với hơi thở một cách tự động. Nó hài lòng với sự sung sướng và 
đẹp đẽ của hơi thở, mọi sự lăng xăng dừng lại. Ta biết rất rõ hơi thở mà 
không cần phải điều khiển tâm trí. Chánh niệm trong hơi thở, lúc này không 


cần đến nỗ lực. 


Nếu không có trải nghiệm sung sướng, sẽ có vài sự bắt mãn. Sự không hài 
lòng là nguồn gốc làm tâm trí lan man. Trước khi ta tới được giai đoạn hơi 
thở đẹp, sự không hài lòng đẩy chánh niệm ra khỏi hơi thở. Lúc đó cách duy 
nhất để giữ chánh niệm trên hơi thở là bằng nỗ lực của ý chí, bằng sự kiểm 
soát. Nhưng khi đã đạt tới giai đoạn hơi thở đẹp, khi cảm giác sung sướng 
sinh ra thỏa mãn lâu dài, thì tâm trí không còn đi lang thang nữa. Khi sự kiểm 
soát được thả lỏng, nỗ lực giảm xuống, tâm trí sẽ duy trì sự bất động một 


cách tự nhiên. 


Giống như xăng là nhiên liệu vận hành xe ô tô, sự không hài lòng là nhiên 
liệu làm tâm trí chuyển động. Khi chiếc xe hết xăng, nó chầm chậm dừng lại. 
Ta không cần dùng đến thắng. Nó tiến đến trạng thái bất động một cách tự 
nhiên. Cũng như thế, khi tâm trí không còn sự bắt mãn nhờ sự xuất hiện của 
hơi thở đẹp, nó nhẹ nhàng dừng lại. Ta không cần dùng sức mạnh ý chí làm 


cái thắng. Tâm trí đạt đến trạng thái bất động một cách tự nhiên. 
Pitisukkha- Hỉ và Lạc 


Trong tiếng Pali, tổ hợp chữ Piftisukkha có nghĩa sự phối hợp của hỉ và lạc 
(joy and happy). Ta có thể dùng những chữ này để chỉ tất cả những trải 
nghiệm, kể cả các trải nghiệm thuộc thế gian. Nhưng trong thiền định, 


Pitisukkha chỉ dùng ám chỉ cảm giác hỉ và lạc sinh ra từ sự buông xả. 


Giống như các loại lửa khác nhau có thể phân biệt được bằng các nhiên liệu 
của chúng, ví dụ lửa củi, lửa xăng dầu, lửa cháy rừng, các loại khác nhau 
của Lạc cũng có thể được phân biệt bởi nguyên nhân của chúng. Hỉ và Lạc 
phát sinh từ hơi thở đẹp được đốt lên từ sự buông xả các gánh nặng như từ 
quá khứ, tương lai, phê phán nội tâm và các ý thức xung đột. Bởi vì nó là 
cảm giác sung sướng sinh ra từ buông xả, nó không thể gây ra trói buộc. Ta 
không thể trói buộc và buông xả vào cùng một lúc. Cảm giác sung sướng 
sinh ra cùng với hơi thở đẹp, thực sự là dấu hiệu rõ nhất cho sự cởi bỏ vừa 


mới xảy ra. 
Ba loại chính của Hỉ-Lạc 


Ta có thể đề xuất ba loại chính của Pitisukkha (Hï-Lạc): phát sinh bởi sự kích 
thích của cảm giác, hoặc do sự thành tựu của cá nhân hoặc sinh ra bởi sự 
buông xả. Những loại này không chỉ khác biệt bởi nguồn gốc nhưng chúng 
cũng rất khác nhau về bản chất. Lạc phát sinh bởi thân thể thì nóng và kích 
thích những cũng kích động và hậu quả là gây nhàm chán. Nó giảm cường 
độ khi tái lập. Lạc sinh bởi sự thành tựu của cá nhân thì ấm, tràn đầy, nhưng 
cũng phai nhanh, để lại cảm giác về một khoảng trống cần bù đắp. Nhưng 
Lạc sinh ra do buông xả lại mát và kéo dài lâu hơn. Nó phối hợp với cảm 


giác của tự do thực sự. 


Lạc sinh ra bởi kích thích xác thịt luôn tạo ra ham muốn nhiều hơn nữa, 
giống như một người nghiện luôn cần một liều lớn hơn, điều khiến nó không 
bền vững và có tính ức chế. Lạc sinh ra bởi thành tựu cá nhân tạo thêm chất 
liệu cho tính độc đoán quái dị (control-freak), khiến tạo thêm ảo tưởng về 
quyền lực cá nhân. Kẻ kiểm soát sẽ giết chết mọi phúc lạc. Lạc sinh ra từ 


buông xả thúc đây thêm buông xả và ít tính can thiệp. Bởi vì nó khích lệ ta 


rời bỏ mọi điều nên nó là loại lạc bền vững nhất và kéo dài không cần nỗ lực 
nhất. Nó là loại độc lập nhất đối với mọi nguyên nhân. Nó gần nhất với trạng 


thái không điều kiện và không nguyên nhân. 


Rất cần đến sự thành công trong thiền định để nhận biết các loại Lạc khác 
nhau. Giống như các cơn sóng khoái lạc xác thịt đi qua cơ thể bạn, nếu Lạc 
sinh khởi cùng với hơi thở tỉnh thức thuộc loại kích thích thể xác, thì nó sẽ 
sớm tan biến khi nỗ lực chùng xuống, để lại cảm giác nặng nề và chán nản. 
Nó ít có công dụng tại đây. Nếu Lạc phối hợp với cảm giác của thành tựu, 


~_- ( 


ví dụ với ý nghĩ: “Tuyệt! cuối cùng thì ta cũng đạt được cái đó trong thiền 
định” tức thì, nó thường bị theo sau bởi ý niệm thành tựu tan rã. Nó sẽ bị 
phá hủy bởi kẻ kiểm soát bất ngờ trỗi dậy và bị hủy hoại bởi sự can thiệp 
của bản ngã. Nhưng nếu Lạc sinh khởi cùng với hơi thở đẹp từ sự buông 
xả, thì ta có cảm giác rằng ta chẳng cần phải nói điều gì hay phải làm điều 
gì. Nó trở thành niềm phúc lạc có liên hệ chặt chế với tự do và an bình. Nó 
sẽ tự tăng trưởng với cường độ mạnh mẽ, giống như một đóa hoa nở trong 


vườn thiền định Jhana. 


Hơi thở đẹp, 
Tâm từ đẹp, 


Cái sọ đẹp! 


Ngoài hơi thở, còn có nhiều đối tượng được dùng trong thiền định. Ta có thể 
dùng đối tượng như là Tâm Từ (Metta), một phần cơ thể (Kayagatasati), sự 
hình dung thị giác đơn giản (Kasina) hay các đối tượng khác để làm điểm 
tập trung cho chánh niệm. Tuy nhiên tất cả thiền định phát triển đến định 
Jhana, phải qua một giai đoạn có hỉ-lạc sinh ra do sự buông xả. Vì dụ thiền 


về Tâm Từ dẫn đến một tình yêu tuyệt vời, rộng lớn, không điều kiện đối với 


toàn thể vũ trụ, làm hành giả tràn ngập với niềm mừng vui tuyệt diệu. Hỉ Lạc 
do buông xả được sinh khởi và ta ở trong giai đoạn “Tâm Từ đẹp”. Một ví dụ 
khác, có hành giả tập trung trên các thành phần của cơ thể, thường là cái 
sọ người. Khi thiền đi sâu, lúc chánh niệm được giữ trên hình ảnh cái sọ bên 
trong tâm trí, một diễn trình lạ lùng mở ra. Hình ảnh cái sọ trong tâm trí của 
hành giả bắt đầu trở thành trắng, rồi đậm màu hơn cho đến lúc chiếu rọi với 
ánh sáng cực mạnh như một “cái sọ đẹp'] Lần nữa hỉ-lạc phát sinh từ buông 
xả xuất hiện, hành giả thắm đẫm trải nghiệm với hỉ và lạc. Ngay cả một vài 
thày tu thực hành thiền định về sự kinh tởm (Asubha) chẳng hạn trên một tử 
thi hoại tử, có thể trải nghiệm xác chết thoạt đầu trông gớm ghiếc, bỗng thay 
đổi thành những hình ảnh đẹp hơn tất cả. Sự buông xả đã phát sinh quá 
nhiều hạnh phúc đến mức lấn áp hình ảnh kinh tởm tự nhiên và phủ tràn 
hình ảnh đó bằng hỉ-lạc. Đến đây hành giả đã thức hiện được giai đoạn “Tử 
thi đẹp”. 


Trong thiền định hơi thở (Anapanasati), Đức Phật dạy về sự phát khởi hỉ-lạc 
cùng với trải nghiệm về hơi thở trong bước 5 và 6 của tất cả 16 bước trong 
phương pháp quán niệm hơi thở (xem Trung bộ kinh 118). Đây là một giai 
đoạn chính yếu trong thiền định mà tôi có bàn tới trong cuốn “The basic 


method of meditation” * 


* THE BASIC METHOD OF MEDITATION by Ajahn Brahmavamso, 


available from the Buddhist Society of Western Australia. 
Phải làm gì nếu hỉ-lạc không xảy ra? 


Khi hỉ-lạc không phát sinh, điều này tất yếu phải xảy ra nếu không đủ sự hài 


lòng, đó là vì ta còn quá gắng sức. Ta phải liên tưởng đến hai yếu tố đầu 


trong năm chướng ngại (năm triền cái). Chướng ngại thứ nhất, nhục dục, lôi 
kéo sự chú ý đến đối tượng của dục, nghĩa là rời xa khỏi hơi thở. Chướng 
ngại thứ hai, sân hận (ïll will) đi tìm lỗi trong trải nghiệm hơi thở và sự không 
hài lòng đẩy sự chú ý rời khỏi hơi thở. Sự hài lòng là “trung đạo”giữa ham 
muốn và sân hận. Nó gìn giữ chánh niệm của ta trên hơi thở lâu dài đủ cho 


hỉ-lạc phát sinh. 


Một số người hành thiền thắc mắc về vai trò của nỗ lực trong thiền. Khi thiền 
ở giai đoạn ngay trước khi có hơi thở đẹp, ta chỉ đặt nỗ lực vào sự nhận biết 
(knowing), tránh xa cái tâm trí tác hành (the doing- mind). Khi nổ lực được 
đưa vào sự “hành” thiền, có nghĩa là đã có sự kiểm soát mọi thứ, thì con 
người hành động được kích hoạt năng lượng tạo ra trạo cử (kích động), đây 
cũng là một chướng ngại khác. Nhưng nếu loại bỏ nỗ lực ra khỏi con người 
tác động và chỉ tập trung vào sự nhận biết, thì trạo cử biến mất nhưng lúc 
đó lại phát sinh lười biếng và hôn trầm, đây cũng là một trong năm chướng 
ngại. Nó phát sinh bởi vì Cái Biết không có năng lượng. Điều này thường do 
tất cả năng lượng của ta bị dồn vào hoạt động, vào chức năng tích cực của 
tâm trí, vào sự kiểm soát. Bởi vậy, sự nhận biết, chức năng thụ động của 
tâm trí bị đói năng lượng trở thành yếu đuối, lười biếng và hôn trầm. Nếu tất 
cả năng lượng của ta được đầu tư vào sự nhận biết, vào chánh niệm thì yếu 


đuối và hôn trằm sẽ được thay bằng sự sáng suốt và nhận biết mạnh mẽ. 


Đặt tất cả nỗ lực của ta vào sự nhận biết là cách khác để làm phát sinh hỉ- 
lạc trong hơi thở. Vì năng lượng của tâm trí tương đương với hỉ-lạc. Vậy nếu 
chưa thấy Hỉ-Lạc xuất hiện thì có lẽ rằng ta chưa hướng nỗ lực tránh xa chủ 


nhân tác hành (the doer) để tập trung vào sự nhận biết. 


Con đường đi vào tĩnh lặng 


Yên lặng là không có chuyễn động. Cái gì làm tâm trí chuyển động? “Ý chí” 
làm tâm trí chuyển động! Đây là điều tại sao khi ta muốn trải nghiệm sự yên 


lặng, ta phải loại bỏ tất cả ý-chí, tất cả tác hành, tất cả kiểm soát. 


Ta có thể cầm giữ một chiếc lá trên cây để nó khỏi lay động, tuy nhiên càng 
nắm chắt ta càng không giữ nó yên, vì có vài rung động do chính các cơ 
rung nhẹ. Nếu ta tránh gió thổi vào lá thì chiếc lá sẽ tự nó yên lặng. Bằng 
cách loại bỏ nguyên nhân của chuyển động, tức là gió, thì chiếc lá sẽ trở về 
trạng thái yên lặng tự nhiên.Một cách giống hệt như vậy, ta không thể tạo ra 
sự tĩnh lặng bằng cách giữ tâm trí trong nắm tay của ý chí. Nhưng nếu ta 
loại bỏ nguyên nhân làm tâm trí dao động, thì chẳng bao lâu tâm trí sẽ trở 


về trạng thái tĩnh lặng tự nhiên. 


Vậy ta không thể mong ngóng cho tâm trí tĩnh lặng. Con đuờng đi tới tĩnh 
lặng phải ngang qua hỉ-lạc sinh từ buông xả. Một khi sung sướng đến cùng 
hơi thở đẹp xuất hiện, ý chí trở nên dư thừa. Ý chí không cần thiết vì chánh 
niệm tự động ở cùng hơi thở, không cần cố gắng. Chánh niệm vui thú cùng 
hơi thở nên không cần đến sự ép buộc. Bằng sự xuất hiện của Hỉ-Lạc vào 
giai đoạn hơi thở đẹp, ý chí dịu xuống, nỗ lực dịu xuống và tĩnh lặng bắt đầu 


thể hiện. 


Khi tĩnh lặng xuất hiện nó làm tăng hỉ-lạc. Chính độ sâu của hỉ-lạc lại tạo sự 
giảm bớt nổ lực và như thế tĩnh lặng phát triển mạnh hơn. Một vòng năng 
lượng tự hoàn nghịch được sinh ra. Tĩnh Lặng làm sâu đậm Hi-lạc. Hỉ-Lạc 


làm tăng trưởng Tĩnh Lặng. Chu trình này cứ tiếp tục nếu không bị làm gián 


đoạn. Suốt con đường đi đến Định Jhana, Tĩnh Lặng sâu lắng và Hỉ-Lạc ngất 


ngây. 
Khi hơi thở biến mắt 


Khi hơi thở biến mất trước giai đoạn có hơi thở đẹp, thì đây là trường hợp 
của lười biếng, hôn trầm và kém tập trung. Ta phải quay lại các phương 
pháp căn bản, làm mạnh thêm sự tỉnh thức trong khoảnh khắc hiện tại và 


đặt nhiều năng lượng vào sự nhận biết. 


Khi ta đang ở vào giai đoạn hơi thở đẹp, cảm thấy nhiều sung sướng và 
không cần mọi nổ lực để giữ chánh niệm trong một thời gian dài, tâm trí tĩnh 
lặng hơn, tri giác về hơi thở trở nên mờ nhạt. Chẳng bao lâu sau đó, ta không 
còn cảm nhận được một hơi thở vào, hoặc không biết đoạn đầu, đoạn giữa 
hay đoạn cuối của hơi thở. Lúc này ta chỉ cần cố nhận biết rằng dường như 
vẫn có một tri giác không thay đổi về hơi thở, một trải nghiệm duy nhất rất 
khó biến đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Điều đang xảy ra 
là một vài đặc điểm bên ngoài của hơi thở chẳng hạn như lúc vào, ra, khởi 
đầu và kết thúc, đã bị thay đổi vượt quá mức bình thường (transcended). 
Tất cả cái ta thấy là “trái tim” của trải nghiệm hơi thở, vượt quá mọi nhãn 


mác bên ngoài. 


Vì đối tượng thiền định ở đây là hơi thở rất đơn thuần, nên tĩnh lặng và hỉ- 
lạc có thể tăng trưởng rất mạnh. Cứ để chúng tăng trưởng mạnh. Đừng rơi 
vào cái bẫy của nghi ngờ, thắc mắc rằng trải nghiệm hơi thở quá mờ nhạt 
vậy ta phải quan sát cái gì. Đừng thắc mắc rằng những cảm nhận sự thở 


vào thở ra, khởi đầu và kết thúc giờ đã biến mắt. Điều này là do tự nó phải 


như thế. Đừng quấy rối diễn trình. Khi tĩnh lặng và hỉ-lạc lớn mạnh, hơi thở 


sẽ biến mắt. 


Hơi thở biến mắt trong giai đoạn hơi thở đẹp và chỉ còn lại Cái đẹp. Ta không 
nhận biết gì trừ Cái đẹp và hỉ-lạc mà không có tri giác về hơi thở. Đây là một 
giai đoạn quan trọng khác diễn ra trong thiền. Nó là một bước gần hơn với 
Định Jhana. 


Sự lắng dịu của các giác quan 


Phật giáo luôn mô tả trải nghiệm qua sáu, không phải năm, giác quan. Đó là 
thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm trí. Trong thiền hơi 
thở, ta làm lắng dịu bốn giác quan đầu tiên đến mức biến mắt, chỉ bằng hơi 


thở. Hơi thở bây giờ được trải nghiệm qua xúc giác và tâm trí. 


Khi thiền định tiến triển, xúc giác dần dần lắng dịu và giác quan tâm trí trở 
nên ưu thế hơn. Trong giai đoạn hơi thở đẹp, hơi thở được trải nghiệm chỉ 
một phần bởi xúc giác còn lại hầu hết là bởi tâm trí. Xúc giác góp một tri giác 
cho hơi thở. Tâm trí góp một tri giác cho cái đẹp. Khi hơi thở không còn, có 
nghĩa rằng ta đã thành công trong việc làm lắng dịu xúc giác đến mức biến 
mất. Năm giác quan cuối cùng được vượt qua. Chỉ còn tâm trí là giác quan 


sót lại. Và tâm trí tri giác trải nghiệm hơi thở như cái đẹp. 


Thực ra, ta vẫn còn thở trong giai đoạn này, mặc dù rất nhẹ. Chính vào lục 
này ta trải nghiệm hơi thở bằng giác quan tâm trí chứ không bằng xúc giác. 
Vì trải nghiệm quen thuộc của hơi thở không còn nữa, ta có thể kết luận rằng 
hơi thở đã ngừng lại! Nhưng nó không ngưng lại. Đừng lo lắng. Ta không 


thể chết trong giai đoạn này của thiền định! Ta chỉ vừa trải nghiệm hơi thở 


trong một cách mới mẻ và tuyệt diệu. Ta trải nghiệm hơi thở chỉ bằng giác 


quan tâm trí, và tri giác nó như một niềm hỉ-lạc. 


Cũng giống như khi nhìn một viên kim cương hiếm quí lộng lẫy. Thoạt tiên 
ta nhận biết hình dạng, kích thước và các bề mặt của nó. Nhưng có thể, sau 
một lúc, ta không tri giác kích thước, hình dạng của nó nữa. Ngay cả khái 
niệm về các mặt của viên kim cương cũng biến mất. Tất cả cái ta ghi nhớ, 
tất cả cái còn để lại cho ta, giờ chỉ là “ánh chiếu lấp lánh” và vẻ đẹp. Viên 


kim cương vẫn ở đó nhưng ta đã tri giác nó một cách mới mẻ và tuyệt diệu. 


Hoặc giống như ví dụ so sánh mà tôi thường dùng về con mèo Cheshire của 
AIice trong xứ thần tiên, tác giả Lewis Carrol. Thoạt tiên, khuôn mặt con mèo 
Cheshire cười xuất hiện trên bầu trời xanh. Khi Alice và hoàng hậu Đỏ quan 
sát hình ảnh đó, đầu con mèo dần dần biến mắt. Sau đó chỉ còn lại cái miệng 
với nụ cười dễ mến. Tiếp theo cái miệng cũng biến mắt, nhưng nụ cười vẫn 


còn lại. Thân xác đã đi nhưng vẻ đẹp còn lại. 


Đây là điều tại sao lại xây ra như thế, khi năm giác quan bên ngoài hoàn 
toàn biến mắt và chỉ có giác quan tâm trí còn lại. Khi ta không quen với 
những đối tượng tâm trí thuần khiết, không có mối liên kết với bất cứ gì trong 
thế giới vật lý, ta dễ dàng trở nên lẫn lộn. Đức tin hay sự tin tưởng (saddha) 
rất cần nơi đây. Nếu tuệ giác, có bởi trải nghiệm, còn quá yếu, hãy dùng 
niềm tin để biết, rằng trong giai đoạn hơi thở đẹp, hơi thở biến mắt chỉ để lại 
cảm giác về sự đẹp và lạc thú, rằng đó là đối tượng tâm trí thuần khiết mà 
ta trải nghiệm. Ở lại đây với niềm tin. Cẩn thận đừng để cái chướng ngại về 
nghi ngờ quấy nhiễu sự an bình sung sướng. Ta có thể hình dung trải 


nghiệm có nghĩa gì, sau buổi thiền định chứ không phải là ngay bây giờ. 


Như đã đề cập nhiều lần rồi, ta nên chờ đến vài phút cuối cùng của buổi 


thiền để xem xét lại các trải nghiệm có nhiều ý nghĩa. 
II. TÖNG KÉT PHÀN MỘT 


Chương này là một giới thiệu về định Jhana. Tôi đã đưa ra một lịch sử ngắn 
gọn về định .Jhana và cũng đã khảo sát vài vấn đề thường được nêu lên về 
đề tài quan trọng này. Tôi đã quay lại lần nữa với Hơi Thở đẹp bởi vì nó là 
nơi bắt đầu của hành trình đi đến định Jhana. Tôi đã mở đầu về Hơi Thở 
đẹp bằng lời cổ vũ quan trọng: đừng sợ cảm giác sung sướng trong thiền 
định, vì cảm giác sung sướng chính là loại keo dán sự tập trung của tâm trí 


vào hơi thở. 


Phần tiếp theo sẽ dẫn chúng ta vào con đường đi đến các định sâu. Bây giờ 
ta quay về với cuộc thảo luận về Nimitta, giai đoạn cuối để nhập vào Định 


dhana 


